Trung tâm ISR tiệp tục hợp tác dài hạn với Viện Toán Cao câp VIASM https://1sr.phenikaa-un1.edu.vn/v1/post/tin-tuc/tin-tuc/sub-tin-tuc/trung-... 


^^ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-XÃ HỘI 


PHENIKAR TÔN TRỌNG - SÁNG TẠO - PHẨN BIỆN 


Trang chủ / Tintức / Tintức / Tin tức 
Tin tức 


=— tháng 9 01, 2021 


Trung tâm ISR tiếp tục hợp tác dài hạn với Viện Toán Cao cấp VIASM 


Trung tâm ISR (01-09-2021) — Ngày 31 tháng 8 năm 2021 vừa qua, Viện Nghiên cứu cao cấp vê Toán (VIASM) đã chính thức gửi lời mời hợp tác với 
vai trò Cộng tác viên lâu dài tới TS. Vương Quân Hoàng—Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Liên ngành ISR, Trường Đại học Phenikaa. 


Từ giữa năm 2017, GS. Ngô Bảo Châu và TS. Vương Quân Hoàng đã cùng thảo luận các ý tưởng cho dự án “Phát triển bộ cơ sở dữ liệu khoa học 
ngành toán của Việt Nam.” Đến đầu năm 2020, dự án mới chính thức được triển khai. Trong giai đoạn này, nhóm nghiên cứu Trung tâm ISR và VIASM 
thường xuyên họp mặt để trao đổi các vấn đề liên quan tới CSDL SciMath. 


Các kết quả sơ bộ từ CSDL SciMath đã được trình bày trước Hội đồng Khoa học VIASM vào ngày 13-11-2021. Sau đó, báo cáo kỹ thuật “Dự án Phát 
triển bộ cơ sở dữ liệu khoa học ngành toán của Việt Nam: Một số kết quả sơ bộ ban đầu từ CSDL SciMath” đã được giới thiệu tới công chúng. Hiện 
tại, đội ngũ xây dựng CSDL SciMath đang cố gắng hoàn thiện để có thể giới thiệu SciMath rộng rãi tới công chúng. 


Bên cạnh dự án SciMath, các thành viên Trung tâm ISR cũng đã tham gia thuyết trình tại Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2021 do VIASM tổ chức. 
Ngày 4-8-2021 vừa qua, NCS. Nguyễn Minh Hoàng đã có bài giảng “Bản hòa tấu dữ liệu xã hội” trên nên tảng Zoom với hơn 110 người tham dự. 


Tiếp tục quá trình hợp tác đó, TS. Vương Quân Hoàng sẽ chính thức trở thành Cộng tác viên lâu dài của VIASM trong nhiệm kỳ 2021-2024. Hiện tại, 
dự án SciMath sẽ là công việc trọng tâm của TS. Vương Quân Hoàng và VIASM. 


Tài liệu tham khảo: 


VIASM. (2020). Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa. VIASM. URL: 
https:/⁄/viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/tin-tuc/chi-tiet/le-ky-ket-viasm-va-phenikaa 


Huyen, N. T. T. (2020). ISR trình bày CSDL ngành toán tại Hội đồng Khoa học VIASM. Centre ISR. URL: https://isr.phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/tin- 
tuc/tin-tuc/sub-tin-tuc/isr-trinh-bay-csdl-nganh-toan-tai-hoi-dong-khoa-hoc-viasm 


Chau, N. B., Hoang, V. Q., Phuong, L. V., Hoa, L. T., Ha, L. M., et al. (2020). The 80-year development of Vietnam mathematical research: Preliminary 
insights from the SciMath database on mathematicians, their works and their networks. arXiv preprin†; arXiv:2011.09328. 


ISR. (2021). Đại diện Trung tâm ISR thuyết trình tại seminar do VIASM tổ chức. Centre ISR. URL: https://isr.phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/tin-tuc/dai- 
dien-trung-tam-isr-thuyet-trinh-tai-seminar-do-viasm-to-chuc 





Vuong, Q. H. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature Human Behaviour, 2(1), 5. 
Vuong, Q. H. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour, 3(10), 1034. 
Vuong, Q. H. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nature, 582(7811), 149. 


Vuong, Q. H., et al. (2018). An open database of productivity in Vietnams social sciences and humanities for public use. Scientific Data, 5(1), 
1180188. 


Share IỈH w@ â © 


Iof3 0/1/2021, 9:40 PM 


